Từ biến Đông đến Munich 
Nguyễn Quý Đại 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Từ biển Đông _đến Munich 


Nguyễn Quý Đại 
Từ biển Đông đến Munich 


M ỗi lần xuân đến rồi đi, để lại trong lòng người những hoài 
niệm thương nhớ bâng khuâng. Tuổi trẻ sống với tương lai, 
tuổi già như nắng chiều xế bóng hồi tưởng lại kỷ niệm một 
thời đã qua. Gần 30 năm chúng ta sống kiếp người lưu vong, 
với tuổi đời chồng chất thì lòng thương nhớ cố hương và 
hướng về nguồn, nơi chôn nhau cắt rún càng nhiều hơn và 
cảm thấy bất lực trước sự miên viễn của thời gian. 


Nhìn lại lịch sử Việt Nam trải qua một ngàn năm Bắc thuộc, 
gần một trăm năm nô lệ giặc Tây, hơn 20 năm chiến tranh 
máu lửa, nhưng dân tộc Việt Nam đoàn kết chống ngoại 
xâm giành độc lập và giữ gìn bờ cõi, không ai muốn rời bỏ 
quê hương. Biến cố lịch sử ngày 30.4.1975 chấm dứt chiến 
tranh, thống nhất đất nước nhưng hàng triệu người miền 
Nam tiếp tục bỏ nước vượt đại dương đầy sóng gió hãi hùng, 
bất chấp nguy hiểm đi tìm tự do. Làn sóng vượt biên sôi 
động nhất năm 1978, 1979 thuyền nhân Việt Nam đến các 
nước láng giềng tại Á Châu bị xua đuổi, chìm tàu, bị hải tặc 
Thái hãm hiếp đàn bà, trẻ em...làm chấn động lương tâm 
Thế giới. Cao Ủy Ty Nạn (United Nations High Commissioner 
for Refugees) kêu gọi các quốc gia tự do mở vòng tay nhân 
đạo đón nhận người Việt tị nạn “Boots-oder 
Kontigentfluchtlinge”. 

Hội nghị Genève, Juni 1979. Tổng thư ký bộ ngoại giao Đức 
ông Gũnther van Well, ký nhận 10.000 thuyền nhân Việt 


Nam từ các trại tị nạn Á Châu, tàu hàng hải mang cờ Đức 
được phép vớt thuyền nhân. Ủy Ban Cap Anamur, là tổ chức 
nhân đạo do Dr. Rupert Neudeck sáng lập trong thời điểm 
này, thực hiện công tác nhân đạo cứu người trên biển Đông. 
(nơi nào có chiến tranh, thiên tai, nghèo đói đều được ông 
giúp đỡ) Ông đã vận động sự ủng hộ tài chánh của người 
Đức, tranh đấu với chính quyền liên bang và các tiểu bang, 
yêu cầu họ tiếp nhận một số thuyền nhân Việt Nam do Cap 
Anamur vớt. Lời kêu gọi của văn hào Bưil Heinrich, ký giả 
Franz Alt trong chương trình truyền hình "Report Baden 
Baden" ngày 24 Juli 1979 được nhiều người hảo tâm chuyển 
tiền vào trương mục "Ein Schif fủr Vietnam", ngày 
27.7.1979 được 1,2 triệu Deutsch Mark (DM). Từ 1979 đến 
1982 quyên được 26 triệu DM khoảng (13 triệu €). Lúc đầu 
có sự chống đối của thành phần cực hữu, họ đã ném bom 
xăng vào trại ty nạn Hamburg tháng 9.1980 làm hai thuyền 
nhân Việt Nam 18 và 20 tuổi bị tử thương, trong khi cả hai 
chưa kịp bắt đầu cuộc đời mới. 

Đời sống của chúng ta ổn định có tài sản, nhiều người đã 
qua đời, tuy nhiên thế hệ thứ 2, thứ 3 con cháu cố gắng học 
hành thành đạt và có địa vị vững chắc như người bản xứ. 
Nhớ lại quá khứ đau thương chúng ta kể cho con cháu nghe 
như truyện "cổ tích" để thế hệ mai sau biết nguồn gốc của 
mình. Thời Đệ nhị thế chiến, nhiều người Đức từng rời bỏ 
quê hương đến Mỹ, Úc lánh nạn và lập nghiệp, họ không trở 
về cố quốc. Đầu thế kỷ thứ 13 đời nhà Lý, Hoàng tử Lý Long 
Tường Đại Hàn gọi là (Yi Nyeong sang) là con vua Lý Anh 
Tông (1138-1175) là chú vua Lý Huệ Tông (1211-1224). Vì sự 


ngược đãi của Trần Thủ Độ, con cháu nhà Lý bỏ trốn. Lý 
Long Tường cùng con cháu đi thuyền bưồm đến Cao Ly ty 
nạn chính trị. Theo phong tục, hàng năm những ngày tế lễ 
cổ truyền, người Đại Hàn gốc Việt, thường đánh những hồi 
chiêng trống quay đầu về hướng Nam để tưởng nhớ nguồn 
gốc của mình ... 


Danh từ Thuyền nhân đã đi vào lịch sử, viện bảo tàng ở Mỹ 
lưu giữ hình ảnh, những chiếc thuyền nhỏ bé của người vượt 
biên..Thụy Sĩ, Bỉ, Pháp, Đức, Úc Canada.. đều có bia tưởng 
nhớ người ty nạn, tri ơn chính phủ và những ân nhân đã giúp 
đỡ thuyền nhân Việt Nam của cuối thế kỷ thứ 20. Cap 
Anamur giờ nầy chỉ còn dư âm ăn sâu vào tiềm thức của 
từng người dân ty nạn. Cap Anamur lần đầu tiên khởi hành 
từ hải cảng Kobe Nhật Bản, ra khơi hướng về biển đông, tiếp 
liệu chuyên chở lương thực và thuốc men cho thuyền nhân 
Việt Nam trong các trại tại Indonesia thuộc quần đảo 
Anambas. Nhưng từ 09.08.1979, Cap A1 trực tiếp tìm vớt 
những ghe tàu trên biển trong cảnh thập tử nhất sinh. Tính 
đến tháng 5.1982, Cap A.1 cứu được 9.507 thuyền nhân Việt 
Nam đưa vào các trại tị nạn Sem Bawang (Singapor), 
Palawan (Phi luật Tân), Galang (Indonesia) tạm trú một thời 
gian ngắn chờ định cư Tây Đức hoặc đến các đệ tam quốc 
gia trên thế giới. Cap A.1 hoạt động 22 tháng phải ngưng 
công tác nhân đạo, ngày 25. 6. 1982 trở về cảng Hamburg, 
mang theo 287 thuyền nhân VN. Ông Hans Voss chủ tàu 
không lấy tiền mướn, nhưng chi phí mỗi tháng cho Cap A. 
khoảng 400.000DM. (cứu một người hết 1057.DM) Cap A.2 


hoạt động từ tháng 3 đến tháng 6.1986 vớt 888 người, và 
mang 357 người về cảng Hamburg. Lần cuối cùng chính phủ 
Đức chỉ nhận 22 người của Cap A.3 và từ đó chấm dứt không 
nhận thêm thuyền nhân Việt Nam. Cap A.4 và Cap A.5 tiếp 
tục hoạt động, tiếp tế lương thực và nước uống, cứu người 
vượt biển thoát khỏi tay bọn hải tặc và đưa họ đến được bến 
bờ bình an. 

Tiểu bang Bayern / Bavaria trước 1975 có thiểu số sinh viên 
miền Nam du học và một ít trẻ em nạn nhân chiến cuộc 
được các bệnh viện Đức chữa trị. Ngày 28.11.1978 nhận 30 
người từ trại Manila, và những đợt kế tiếp năm 1979 tại các 
trại ty nạn ở Á Châu, năm 1980 nhận người từ Cap Anamur 
vớt. Mũnchen có trại Allach đã tiếp nhận 12.000 người, lo 
thủ tục khám sức khoẻ và phân phối đến các điạ phương 
khác học tiếng Đức và tìm việc. 


Trại ty nạn trong tiểu bang: Mainburg, Treuchtlingen, 
Memmiingen, Heimenkirch, Engelberg, Schliersee, 
Wartenberg, Kirch weg, Hof. Các trại nội trú cho trẻ em vị 
thành niên (không có cha mẹ) ở Augsburg, Hofí. Người Việt ty 
nạn học tiếng Đức 10 tháng, hưởng tiền trợ cấp xã hội đầy 
đủ, xong khóa học nhiều gia đình tiếc kiệm có tiền mua xe. 
Nhiều người về thành phố Mũnchen làm tại các hãng 
Siemens, BMW, việc phù hợp với khả năng người Việt. Nếu ai 
muốn học thêm 8 tháng tiếng Đức ở Murnau phải xin trợ cấp 
của cơ quan Otto Beneke Stiftung. Sau khóa học nầy có thể 
vào Đại học hoặc học nghề. (những người tốt nghiệp Đại học 
ở Việt Nam, không được công nhận phải học lại). Lúc đầu ở 


Mũnchen có "Hội quán" sinh hoạt văn nghệ, gặp gỡ cuối 
tuần.. Hội Ba-Vì do Nghị viên Bodiuc thành lập, bà Heiger 
thư ký giúp người Việt như: tìm nhà xã hội, giới thiệu việc 
làm, đi học nghề Thời gian sau 1982 rất nhiều Hội đoàn ra 
đời sinh hoạt văn hoá, tôn giao, đấu tranh.. 

Năm 1990 chủ tịch Gorbatschow thay đổi chính sách cai trị 
Glasnost (cởi mở), Perestrojka (tái phối trí) thì Liên Bang Nga 
Sô đổi mới toàn bộ. Ngày 01.05.1989 Hungary mở cửa biên 
giới thông thương với Tây phương. Hàng ngàn người Đông 
Đức hướng về Budapest của Hungary, chạy vào tòa Đại sứ 
Tây Đức để xin tị nạn... Các nước Đông âu thay đổi chính 
sách cai trị, kéo theo sự sụp đổ thiên đường cộng sản. Đêm 
09.11.1989 tường ngăn cách giữa Đông và Tây Berlin được 
tuyên bố dẹp bỏ. Thanh niên Việt Nam làm việc ở các quốc 
gia Đông Âu để trả nợ chiến tranh chạy sang Đức xin tị nạn, 
gọi là tường nhân. Mũnchen lại một lần nữa đón nhận người 
Việt ty nạn là "tường nhân Việt Nam. (toàn tiểu bang 
Bayern/ Bavaria khoảng 13.000 người Việt). Lịch sử 
Mũnchen/ Munich là thủ phủ của tiểu bang Bayern diện tích 
310,46 km2, dân số 1.315476 (Juni 2008), người Việt Nam 
khoảng 3405 người. Mật độ trung binh 4238/ km2. Nhiều 
cảnh đẹp có dòng sông Isar dài 13,7 km, nước trong xanh 
thơ mộng lững lờ chảy qua. Mũnchen là trung tâm văn hóa 
và nghệ thuật. Thành phố này là nơi của những người làm 
nên lịch sử như: nhà bác học Einstein, cha đẻ của thuyết 
tương đối, và nhà độc tài Đức quốc xã Adolf Hitler đã gây ra 
thế chiến thứ hai, cũng là nơi xuất thân người cha nhân từ 
Đức Giáo Hoàng Joseph Ratzinger Biển Đức 16. (Benedict) 


Từ năm 1158 thời Bá tước Heinrich der Lưwe cho xây một 
cầu mới qua sông Isar chổ cầu Ludwig (Ludwigsbrũcke) ngày 
nay. Và đã phá chiếc cầu của Giám mục gần 
Unterfuhring(Feringa). Nhờ chiếc cầu này việc buôn bán 
muối có lợi. Mũnchen nhận được quyền họp chợ, quyền phát 
hành tiền và quyền thu thuế do sự đồng ý hoàng đế 
Friedrich Barbarossa. Nhưng mãi đến 1214 chính thức được 
nhiều người lui tới buôn bán đóng thuế. Từ năm 1324-1350, 
thời vua Ludwig. Mũnchen trở thành trung tâm văn hóa, trù 
phú của Âu Châu. Từ năm 1913 đến 1918, đệ nhất thế chiến 
cũng là thời gian chấm dứt triều đại Vua Ludwig đệ tam. Sau 
cuộc Cách mạng 1918, tiểu bang Bayem tự trị được thành 
lập với màu cờ xanh trắng. Dinh Thủ tướng đặt ở đây. Diện 
tích Mũnchen rộng 31.041ha, bao gồm các phần diện tích: 
44% thương xá, dinh thự, nhà, vườn. 16,9% nông 
nghiệp,16.5% giao thông, 14,7% các vùng dùng để nghĩ 
ngơi 4.4% là rừng, 1.2% hồ nước và 2.2% dùng cho các mục 
đích khác. Ranh giới thành phố dài 117.4 km. Chiều dài từ 
Bắc đến Nam là 21 km, từ Đông sang Tây là 27 km. 

Đệ nhị thế chiến bùng nổ ngày 01.9.1939. Mũnchen bị 
không quân Anh Mỹ ném bom từ 05.6.1940, hàng ngày dân 
chúng phải chạy trốn bom đạn, kéo dài đến kết thúc chiến 
tranh 30.4.1945. Quân đội Mỹ giải phóng Mũnchen khỏi 
quân Đức quốc xã Hitler. 22.346 người lính và 6632 người 
dân bị thiệt mạng, 16.000 người bị thương, hơn 16.000 vụ 
cháy lớn, thành phố hư hại 45%. Nhiều lâu đài, nhà thờ cổ bị 
tàn phá hơn 100.000 m3 gạch ngói đổ nát phải dọn 
dẹp...giải phóng được 80.000 tù nhân bị giam giữ. Chiến 


tranh chấm dứt hậu qủa rất bi thảm, tài sản bị hư hại, đàn 
bà phải lao động nặng bằng tay chân, dọn dẹp và xây dựng. 
Đoàn người hồi cư quần áo rách rưới, thiếu lương thực, đói 
khổ nhiều người phải đi nhặt từng tàn thuốc để hút, lấy thịt 
từ những con ngưa chết thối để ăn, và ngửa tay xin từng 
thỏi Chocolate của quân đội Mỹ! Nhưng vì danh dự dân tộc 
Đức đã vùng dậy, họ làm việc cho tới khi đôi bàn tay rướm 
máu, không mặc cảm thua trận, cùng nhau xây dựng quê 
hương, những di tích lịch sử bị hư được xây lại, không làm 
mất đi nét cổ kính của thời xa xưa. Hệ thống xã hội y tế, 
giáo dục, kinh tế phục hồi mau chóng vững mạnh hơn 20 
năm sau. 

Ngày 20.12.1965 ông Thị trưởng Hans-Jochen Vogel nộp đơn 
xin tổ chức Thế vận hội Olympic hè 1972. Ngày 26.4.1966, 
Uỷ Ban thế Vận Hội chọn Munich. Làng thế vận hội xây 2 
khu dành cho nam và nữ tham dự thế vận hội 1972. Khu nữ 
nằm trên đường Georg-Brauchle-Ring cho 1800 lực sĩ, nay là 
khu học xá sinh viên. Khu Nam có thể chứa 9000 lực sĩ. Làng 
thế vận hội có những đồi cao, suối nước đẹp hữu tình, nhưng 
nỗi buồn còn lại là 2 tấm bảng ghi dấu hai ngôn ngữ Đức và 
Do Thái ở đường Connolly.Strasse tưởng niệm 9 lực sĩ Do 
Thái bị quân khủng bố Palestine bắt làm con tin bị giết chết 
ngày 05.9.1972. Vụ khủng bố này tất cả 4 người Palestine 
và 1 người cảnh sát thi hành nhiệm vụ giải cứu con tin thiệt 
mạng. Olympiazentrum hàng năm hơn 700.000 người đến 
thăm, du khách ở xa có thể nhìn thấy tháp cao 290 mét, 
trên tháp có nhà hàng quay theo tốc độ khác nhau: 35, 53, 
hay 72 phút một vòng. Ngồi uống cà-phê xem bao quát 


quang cảnh Munich, rõ nhất là nhà máy sản xuất xe BMW 
nổi tiếng thế giới với hơn 35.000 người làm việc. Munich 
mùa hè nắng ấm nhiều hoa nở rất đẹp. Từ vườn Anh quốc 
(English Garten) dọc theo dòng sông Isar hai bên có những 
bãi cát trắng hay cỏ xanh mượt, những nơi để nướng thịt, 
chơi thể thao. Khu FKK, tạm dịch là "văn hóa khỏa thân" 
người tắm, phơi nắng giống như người thời tiền sử. Trên 
dòng sông nầy có bến "Isarflo§lände" có thể đi bằng bè gỗ 
trong mùa hè từ Wolfratshausen đến Mũnchen. Người Việt 
đến tiểu bang Bayern ty nạn, phải đến Mũnchen thời gian 
ngắn để chuyển tiếp đi các trại. Lúc đầu vì ngôn ngữ và 
chưa có phương tiện để đi chơi các danh lam thắng cảnh, 
lâu đài, di tích lịch sử của Mũnchen. Gần 30 năm ở Mũnchen, 
chúng tôi biết rõ hơn những thành phố lớn Việt Nam. Mùa hè 
cưỡi xe đạp dọc theo sông Isar rất thú vị nhờ gió mát, có thể 
đến từng hang cùng ngõ hẹp. Quanh năm tham dự những lễ 
hội của địa phương, đôi khi hướng dẫn bạn bè từ phương xa 
tới cho biết danh lam thắng cảnh. Tôi đọc bài của vài người 
không sống ở Munich viết về Munich, với cái nhìn của một 
du khách còn thiếu sót, nên tôi viết để đóng góp thêm dù 
không thể dài dòng văn tự nhiều chỉ tiết. 

Du khách đến trung tâm thành phố thấy 2 cái tháp hình củ 
hành sừng sững của nhà thờ Đức Bà (Frauenkirche/ Church 
of Our Lady) xây từ năm 1468, cổng thành Sendlinger Tor 
còn lại từ năm 1318. Trên Tòa thị chính (Neues Rathaus/New 
Town Hall) cái đồng hồ Glockenspiel/carillon) năm 1683. 
Hàng ngày lúc 11 giờ và 12 giờ, đồng hồ chuyển động, các 
tượng chạy theo tiếng nhạc. Quảng trường Marienplatz có 


Mariensaule (Marys Colum) xây năm 1638 thời Hoàng Tử 
Maximilian đệ nhất, đánh dấu giai đoạn thân thiện với Thụy 
Điển/Schweden, trên đầu cột đồng cao có tượng thánh bảo 
trợ Bavariae nhìn về hướng Đông, chân cột bằng đá cẩm 
thạch đỏ, bốn góc có các tượng thiên thần nhỏ tượng trưng: 
Rồng Drachen là đói, Sư tử Lưwen là chiến tranh, Basiliken là 
bệnh dịch hạch. Rắn Schlange là sự mất niềm tin, tà giáo. 
AIltes Rathaus (Old Town Hall) năm 1460. St Michaels Kirche 
(thế kỷ 16), St Peter Kirche (tk thứ 12), Stadtmuseum (tk.15) 
rạp hát quốc tế National Theatre hơn 2000 chỗ nhà hát 
Hoàng Gia (Residentztheater). Bảo tàng sưu tập nghệ thuật 
cổ điển: Alte Pinakothek, Neu Pinakothek, Lenbachhaus 
Siemens Museum (1847) Sở bưu điện chính (1747) 
Theatinerkirche (1662), viện bảo tàng Glyptothek, Viện Bảo 
Tàng (Deutsches Museum/German Museum), nằm trên đảo 
nhỏ của dòng sông Isar xây trước năm 1925, rộng 40.000 
m2, trưng bày đủ loại về khoa học kỹ thuật, vật lý, thiên 
văn, hàng hải, không gian...chiếc hỏa tiển V2 còn đó, do nhà 
bác học Wernher von Braun (1912--†1977) chế loại V1 đầu 
tiên bắn vào Anh quốc ngày 16.6.1944 đến ngày 08.9.1944. 
Loại V2 nguy hiểm hơn chứa 800 kilo thuốc nổ bay xa 2000 
dặm. Hai loại hỏa tiển V1 & V2 thời đệ nhị thế chiến làm cho 
Anh Quốc mất ăn mất ngủ, thành phố London bi tàn phá. 
Von Braun cũng là cha đẻ chương trình không gian Hoa Kỳ 
với chuyến bay đầu tiên Appolo ngày 27.10.1962 thành 
công. 

Schwabing là khu Đại Học, đường Leopold dài nhiều cây cao 
rợp bóng mát mùa hè thơ mộng, có cổng chiến thắng 


Siegestor (Triumphal Arch) buổi tối hai bên đường có bán cà- 
phê, kem, bia và nhiều nhà hàng sang trọng. Đại học Ludwig 
Maximilians lâu đời từ năm 1826. Đại học kỹ thuật (1868) 
Đại học Kịch nghệ (1872)...Từ thế kỷ thứ 19 rất nhiều Đại 
học đầy đủ các ngành. Đại học nông nghiệp Weihenstephan 
(1930) chuyên ngành nấu bia, Đại học âm nhạc và kịch 
nghệ (1830), Đại học quân sự (1974), Đại học triết (1925), 
Đại học chính trị (1950), Đại học Y, Nha và Dược khoa, nhiều 
bệnh viện nổi tiếng của trường Đại học y khoa. Năm 1972 có 
thêm Đại học thực hành (FH) nhiều phân khoa, ngoài ra còn 
có nhiều Đại học tư nhân 

Thư viện (Staatsbibliothek) từ 1806 lưu trữ hơn 7 triệu tác 
phẩm, và tài liệu quý giá. Sở thú Hellabrunn năm 1911 chia 
làm nhiều khu, hơn 5000 thú khác nhau trên thế giới. Phim 
trường Bavaria, xây năm 1919 rộng 320.00om?. Những lâu 
đài cổ như: Nymphenburg (1761), Schloss Blutenburg 
(tk.15), Schloss Fủrstenried.(tkl17) Alterhof (tk.12) Altes 
Schloss SchleifS5heim (tk.16). Trong những lâu đài, nhà thờ có 
rất nhiều tranh, đồ cổ, tượng điêu khắc công phu mạ vàng 
lộng lẫy. 

Hệ thống lưu thông công cộng tạo thành một cái lưới rộng 
lớn 93 km, tàu điện ngầm U bahn có từ U1 đến U8. Tàu điện 
S Bahn nối tiếp từ trung tâm ra ngoại ô xa từ S1 đến S8. (sẽ 
mở thêm S và U Bahn). Ngoài ra còn có nhiều tuyến đường 
xe Tram và Bus. Hàng năm có nhiều lễ hội, Đại hội Opera 
Mũnchen, liên hoan phim, nhưng nỗi bật nhất là lễ hội 
Oktoberfest. Theo lịch sử Hoàng tử Ludwig (sau nầy là vua 
Ludwig đệ nhất) cưới Công chúa Therese von Sachsen- 


Hildburghauen ngày 12.10.1810. Nhà vua cho mở tiệc tùng 
linh đình trong 5 ngày khoản đãi dân chúng vui chơi ăn uống 
và tổ chức đua ngựa trên đồng cỏ trước cửa ngõ của thành 
phố, để kỷ niệm ngày cưới của Hoàng tử hàng năm thường 
tổ chức lễ hội ăn uống, đua ngựa...Dân chúng ngưỡng mộ 
Công chúa Therese, nên lấy tên Công chúa ghép với chữ 
Wiese nên gọi đồng cỏ là Theresewiese hay nói ngắn gọn là 
"Wiesn" rộng 42 Hektar (0,42 km?) nơi nầy đã trở thành điạ 
danh tổ chức lễ bia tháng 10. Hàng năm chỉ sử dụng diện 
tích vào khoảng 26 đến 31 Hektar. Từ năm 1818 có thêm 
các trò chơi đơn sơ như những chiếc đu cho trẻ em và những 
lều nhỏ để quan khách ngồi uống bia. Từ năm 1870 kinh tế 
phát triển người ta bắt đầu dựng những lều bia lớn, thu hút 
nhiều người đến với nhiều trò vui chơi được mở rộng, nhiều 
gian hàng bán đồ chơi, hàng kỷ niệm... 

Tiểu bang Bayern có hơn 300 hãng Bia sản xuất theo truyền 
thống lâu đời, trong mùa lễ hội chỉ có 14 lều bia lớn, nổi 
tiếng được nhiều người biết như: Augustiner (1328) hình các 
thầy dòng; Paulaner(1516) nhãn hiệu nhà thờ Đức bà, 
Spaten (1397) hình cái xẻng, Lưwenbräu hình con Sư tử. Mỗi 
lều bia rộng lớn trang trí khác nhau, năm 1913 hãng bia 
Pschorr đã có lều lớn nhất 12.000 chỗ lều của Hofbräu 
10.000 chỗ. 16 ngày lễ hội hàng năm sinh hoạt của thành 
phố náo nhiệt hơn, tàu điện ngầm U Bahn cứ 5 phút một 
chuyến, giải quyết lưu thông mau chóng, nhân viên trật tự 
làm nghiêm túc tránh trường hợp bị say rượu, té xuống 
đường hầm gây tai nạn.16 ngày lễ hội, hàng triệu người 
tham dự số tiền thâu gần 1 tỉ Euro. Nhà của hãng bia 


Hofbräuhaus xây năm 1592, tu sửa nhiều lần, du khách 
thường đến thưởng thức món dồi trắng "Wei§wurt" nổi tiếng 
từ năm 1857 biến chế tử thịt bê thui, mỡ heo và gia vị ăn với 
loại senf ngọt, uống Weifbier. Hay món đùi heo nướng với 
cãi chua trắng. Nơi nầy mỗi ngày lễ lớn bán hết 10.000 lit 
bia. 

Người Việt đến từ năm 1979 phần lớn đã hội nhập tốt đẹp, đi 
làm cho hãng xưởng có đời sống ổn định mua nhà riêng, 
nhiều người đã về hưu non, vui hưởng tuổi già suy ngẫm về 
nhân tình thế thái, cõi nhân sinh và hãnh diện con cháu 
thành đạt. Viên mãn cuộc sống, là điểm dừng của tham 
vọng, để tâm hồn thanh thản, không bao giờ quên những ân 
tình của đời đã trao. 

Nguyễn Quý Đại 


Tài liệu tham khảo 

Mũnchener stadt - geschichte (Sielinde Kưhle) 
Munich ( insight guides) 

Mũnchen ( von Lillian Schacherl und Josef H. Biller 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: http://chimviet.free.fr 
Được bạn: Thanh Vân đưa lên 
vào ngày: 8 tháng 6 năm 2009 


